Giữa mây ngàn tôi tìm hồn tôi
Giữa mơ hồ em ở đâu rồi
Chỉ sợ mình quên mất ánh mắt kia không còn gì nhớ
Em đã mãi nơi xa tôi vẫn đây chờ
Tìm về một nơi chẳng bóng người để tôi nhớ em
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà cô đơn tôi kể cho ai nghe
Hỡi em tôi xin làm con gió bay theo em về nơi có
Bóng em tôi luôn chờ nơi đó nghe em
Nói bao lời nhưng còn lời yêu
Tôi giữ mãi trong lòng vì vướng bận đôi điều
Để giờ khi em cất bước bên ai mới hay mình sai
Yêu thương chẳng kịp sâu vội câu hát cho nhau
Tìm về một nơi chẳng bóng người để tôi nhớ em
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà cô đơn tôi kể cho ai nghe
Hỡi em tôi xin làm con gió bay theo em về nơi có
Bóng em tôi luôn chờ nơi đó nghe em
Lang thang tôi tìm vội mùi hương quen
Lang thang khi phố đã xuống đèn
Cùng bao nơi ta đã từng đi qua nay còn vương kí ức uh woh
Thương em tôi nguyện thương mãi
Thương em dù em bên ai
Thương em vì đó là em huh huh
Tìm về một nơi chẳng bóng người để tôi nhớ em
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà cô đơn tôi kể cho ai nghe
Hỡi em tôi xin làm con gió bay theo em về nơi có
Bóng em tôi luôn chờ nơi đó nghe em nghe em
Cũng đã thật lâu chẳng đôi lời lòng tôi đã vơi
Giờ mình ngồi đây em vẫn cứ như vậy
Cô đơn xin để tôi mang nghe em